flal Gallica 


Ngui Viêt-Nam ! Ngủi yêu núc 
Nam ! 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Trân-Vn-Chính, Le P.. Auteur du texte. Ngùi Viêt-Nam ! Ngùi yêu 
núc Nam !. 1933. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. II s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à 
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, 
contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


Pau dt. étés 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


+†ttttttttttttvvtttttttiv 
NGƯỜI VIĖT-NAM t 
NGƯỜI YÊU NƯỚC NAM! 
——3261£851— 

Đọc vạn-quốc sử, thấy văn-minh 
hoàn-*ầu, diu đâu cũng tiển : vật-chất 
tinh-thần ngày ngày những vụt-vụt huwng- 
thịnh. 

Viêt-Nam ta, Trung-Bắc lưỡng-kỳ 
xem chừng vắn-minh sắp cao, nhưng 
rang bước chưa được vững, lối đi chưa 
đúng, thành ra còn chậm, còn thua kém 
mgười. 

Than ôi ! Việt-Nam là một nước, đã 
có lâu đời lắm, và Cô-điền cũng ghi: An- 
nam qui-dia, tauần phong mi tục, văn 
hay vo mạnh, tài nắng kiêm toàn, nhà 
nước phú-túc; người mình con Rồng 
cháu Tiên, trí khôn sáng sūa, hoc mau 
bièa chóng.. Xét mọi phương-diện, 
không thấy chi thua vạn-quốc, mà nhề ra 
phải tiến hơn người, nhề ra phải đứng 
trụ văn-minh làm tiêu-biều cho muôn 
dan mọi nước, hầu đáng cải danh-hiėu 


p | HEF pE 


Thiên-lử (con giời). Vậy mà tir sinb- 
nhật nước Nam, trải đã mấy xuân thu, 
đối với boàn-cầu vạn-quốc, mình mới 
vào so bán-khai. Tbật nói ra mà đau, suy 
đến mà phiền, ngẫm-nghĩ mà tức !! 

Người Việt-Nam Ì người yêu nước 
Nam! Hỡi đồnz-bào Viêt-Nam ! mau mau 
ta chồi dậy di! Nào ta đứng lên! nào ta 
hãy tra tay, bẩy đồng-tầm, hãy hợp-lực 
với Đức Hoàng-thượng đại-để, mà liệu 
cho nước ta nên tột điềm văn-minh : vän- 
minh boản-toàn, vän-minh vĩnh-viễn, 
khiến cho năm châu tứ hải «phải biết » 
tông giống Lac-Long! ngay hôm nay, 
ngay bầy giờ, ngay đời đức Thanh- 
Thượng đương-kiml — Từ ngày van 
phúc cho dan ta, là ngày Đức Vua hồi- 
loan, đến nay đồng-bào đã tổ: Đức Vua 
trị-quốc một cách rất may phú», rất đắng 
van dân ước vọng. Phút chốc mới ngoài 
một năm, mà đùng đùng vän-minh trong 
nước, mọi bề đã đua nhau tốc-tiến. Thật 
người Việt-Nam, người yêu nước Nam, 
by tình-hình như thế, tàm-hôn phát 


= 5 a 


cảm, chí-khí thêm gắng. Đã câm-dông, 
đã thêm gắng, thì cái nghĩa đồng-b3o, cảš 
tình máu mủ, cái khúc ruột liền, nó khiến 
phải hô lên ; hô lên mà thúc, hô lên mà 
giục, øiục người Annam, giục người yêu 
nước, đem hết tai, đem hết lực, mà kiên¬ 
cố nhiệt-thành băng-hái, xây đắp lấy nền 
văn-minh, bồi-bồ lấy nền luân-lý cho ddi- 
đời vững chai. 

Vậy thưa dông-bào qui yêu, đang léc 
ta tốc-tiến này, muốn tôc-tièn mà vững 
chân, muốn tốc-tiễn mà không trėch lối „ ' 
muốn tốc- tiến mà đại thật di lây văn-minh. 
mi-bžo, luân-lý tốt lành, trởng chẳng 
chỉ bằng ta phải cứ một phương, phâi 
theo một đường, phải tựa một sốc. 

Ngồi ma ngẫm suy, suy càng làu, thấy 
càng tỏ: cui có một phương, chỉ thấy 
một đường, mà phàm một nước muỗn 
thịnh dat văn-aiinb, muôn träm bề yên- 
On, là phải noi puải cứ, Kaôong duy-tri, 
khỏng noi theo con đương đó, dau tôt 
điềm văn-minn, cung cuây ngày xiéu-dôe 

Cai phnươag-Luế tuâa-lah, cai Co% 


"12 


đường độc-nhất, chính là « Tėn-gido hgp- ị 


nhất » vậy. 

Hắn đồng-bào đã hiền tô : tôn-giáo mà 
“hợp-nhất, ích-lợi cho quôc-gia đến chừng 
nào, nên tưởng bất cần phải bàn giải chỉ 
lắm lời nhiều lý. Mỗi cây một gốc, mỗi 
nhà một nền, mỗi nước phải tựa vào một 
tôn-giáo, là điều quả hiền nhiên đi rồi. 
4 Tôn-giảo là nền (rong nước », ấy điều 
vạn dân ý hiệp tâm đầu ; vậy đã là nền, 


cõ-nhiên phải có một. Lễ thường là thế, . 


Đông, Tây, Nam, Bắc, ai mà chẳng hay : 
một gud:-gia mà muốn thịnh- đạt, thì từ 
ngôi hoàng đế cho đến thứ dân phải đồng 
lâm hợp ý với nhau. Vậy thiết-tưởng, 
muûn gučc-gia mà nhất thống, chỉ hợp- 
nhất tôn-giáo thôi. 

Tôn~giáo hợp-nhất ra, (1) thì toàn- dân 
trong nước ai cũng một tín-ngưỡng như 
nhau, cũng điều giữ mệt pháp-luật tôn- 
giáo như nhau, cũng điều thờ lạy một 

~ (1) Một vai lề đâu là trích ở cặp « Công- 
gido ich gì không » của ông Nguyėn-dinh= 
4licn. 


e“ 4 ` 1 # 
Le, 7 ai 


Đức-Chúa như nhau, cũng điều hy-vong 
một hanh-phūc như nhau, thành ra cầm 
nhan là anh-em một nhà, mà âu-yếm 
nhau, mà phū-t4 nhau, mà lấy lòng ngay 
y tốt đối đãi nhau. Đã như thế, thì không 
chi bè bối, không chi tranh giành, không 
chỉ bội quốc, không chỉ bội quân, không 
chi là vụ ich-kÿ mà hại nước, kbông chi 
là tham tư-lợi mà hại nhà, Đã như thế, 
không chỉ nước nhà mà không thịnh, 
không chi quôc-dân mà chẳng an cư lạc 
nghiệp. 

Ôi ! một nước mA tôn-giáo bợp-nhất, 
thì biết quốc dân sẽ ăn ngay ở thẳng, tính 
nết tốt lànb, và sống cùng nhau phúc-lộc 
êm-đềm đến chừng nào ! Mọi người mà 
theo một tôn-giảo; mọi người mà có một 
lín-nhưỡng, thì cái lòng ái-quốc nó đặm 
đà cùng thiết tha lắm thay ! Nói sao cho 
cùng, ích lợi hợp-nhất tôn-giáo không 
biết nói mãi bao giở mới cạn... Ước chi 
nước ta có một tôn-giáo | 

Đồng-bào gui-yėu Việt-Nam ta ơi, một 
"mước bé nhỏ như nước ta này, dan-c ư 


~ ở — 


chả là bao, mà quốc-dân lại chia lòng ra, 
kẻ theo tôn-giáo này, người đi tôn-giáo 
nọ, kẻ tin thề này, người tin thề kia ! 
Quốc-dân mà tâm-ý bất-đồng, thật hại 
cho nước ! Than ôi! lắm khi chỉ vì tôn- 
giáo khác nhan, tín-ngưỡng khác nhau, 
mà anh em mộ! nhà, anh em ruột thịt, cé 
khi đến nước kình-địch nhau ; bên này 
phản bên kia, bên kia chê bên này I 
Tôu-giäo mà bất bình, tôn-giáo mà lộn 
xộn, thì việc đời ra thế nào, vän-minh 
luân-]ý rồi bao giờ mới irông vững ? 
Than ôi ! tự sinh-nhật nước ta đến nay, 
cứ thấy nước nhà lộn xôn tôn-giáo mãi : 
nào người đi Phật, nào kė theo Rhồng, 
nào người sūng Lão... Mỗi tôn-giáo đó, 
tín-sgưỡng khác nhan, luân-lý khác 
nhau, phụng-sự khác nhau, thành ra 
tâm-hồn quốc cũng khác nhau. Đã như 
thế, không trách nào ngót bốn nghìn 
năm đã lặn chìm trong vầng u-minh, 
không trách nào gu3c gia đã không 
thịnh. Cho đến ngày nay, tôn-giáo cũ chưa 
hết, mà tôn-giáo mới lại thêm ; nào Thė- 


“mm 9 


phản, nào Thiėn-Chūa ; — thậm chí cå 
đến những chů-ngbfa tự-do tân-thời, cüng 
đã lan sang åp åp, — khiến cho lòng dân 
lại càng phân-chia. 

—_ Thưa đồng-bào quí yêu, một dân tộc 
như nước Việt-nam ta, sống vào thế kỷ 
hai mươi này, đeo cái tiếng « bán-khai » 
tưởng đã tức, mà hởi ôi, tức vì còn đeo 
tiếng bân-khai, lại tức và then với hoàn- 
cầu, vì có cái điềm trụ văn-minh người 
mình tâm ý bất đồng ! 

Ngày nay lòng trí dân ta những sục 
sục sôi nồi, những muốn sao cho nước 
nhà vẻ vang, muốn sao cho người mình 
tiến-thịnh, mà lắm kė không coi chỉ đến 
tôn-giáo ; thậm chỉ có người rên rao 
bảo : bãi tôn-giáo đi, tôn-giáo vô bo cho 
văn-mỉnh, tôn-giáo ít có ảnh-hưởng đến 
cuộc tiến-hoá... Hạng nông-nồi đường 
nào ! Hạng không khảo chi bằng-chứng I 
Hang đã hiều văn-minh là chi đâu ! Hạng 
đã biết vän-minh hệ tại cái gì đâu ! Cứ 
ram tit mắt nói liều. Giời hỡi ! văn-minh 
họe-thức là nhất đấy tư ? Khoa-học trọi, 

V, NAM-2 


i 


lầm cho dân an cư lạc-nghiệp, cùng 
phong-lưu phú-túc lắm đấy w ? Đời 
khoa-hoc thịnh như thế này, mà sao số 
thất nghiệp cứ ngày ngày thêm to, dân 
cứ túng xác túng xơ ? Chỉ tại khoa-hoc 
bỏ tôn-giáo đi, chỉ tại khoa-học coi tôn- 
giáo bằng thừa. That vậy. Vì bỏ tôn-giáo 
di, là đạp đồ luân-thường đạo-lý, bổ tôn- 
giáo di, là xoá nghĩa-vụ ; bỏ tôn-giáo di, 
là cat đứt giây liên-lạc, bė tôn-giáo di, là 
dứt tỉnh huynh-đệ, Huynh-đệ đứt tình, 
còn chỉ là bụng yêu đương ? Giây liên- 
lạc đã phăng, còn chỉ là phù-tá cho 
nhau ? Nghia-vų mà tầy đi, gì mà còn 
nước thịnh ? Luân-thường dao-lÿ up đồ, 
nhân đạo hẳn còn nhiều ? 

Xét đàng nào đàng nào, tôn-giáo cũng 
là cái thičt-cin : một nước mà muốn vän- 
minh hoàn-toàn vĩnh-viễn, tiên vàn phải 
vän-minh tôn-giáo, vän-minh tôn-giáo 
rồi, vật-chất tinh-thän mới có nền vřng 
mà tiến bộ... 

HGi đồng-bào thân-di, hãy hợp-nhất 
lôn-giáo di chứ ! Hop-nhât có khó gì đâu ! 


SN, hi ns 


Muốn là được. Hop-nhât tėn-gido ich-loi 
lắm, ai lại không muốn ? Nào muốn di| 

Nước ta đang lộn xộn tôn-giáo như 
kia, thì biết hợp-nhất tôn-giảo nào được ? 
Chọn tôn-giáo mà hợp-nhất, thiết tưởng 
khi khó, vi đã muốn hợp-nhất, thể nào 
cũng phải truy ra cho kỳ được tôn-¿iáo 
chân-chính, pghĩa là tôn-giáo thờ một 
Đúc Chúa chân-thật, Chứ mà hợp-nhất 
tôn-giáo, chứ mà đã lấy một tỏn-giáo 
làm nền cho quốc-gia, lại là tôn-giáo sai- 
lạc, thì cái bại gia thêm không biết đến 
đâu mà kê. Quân-tử Platon rằng : « Cái 
dịch tė gớm ghê phá hại quôc-gia hơn cả, 
chính là sự không nhận ra dược Chúa- 
Tė chân-thật » ( L'ignorance du vrai Dieu 
est pour un Etat la pire des calamités ). 
Phải lắm : su thật cd-nhiên chi có một, 
mà đã lạc đi, thì cái hại đến thể nào, 
đồng-bào hãy tự nghĩ ra xem... Ngẫm 
đến nhân-linh là loài phải có tôn-giáo 
( Etre religieux ) thì hẳn ra cũng phải có 
một tôn-giáo riêng xứng bậc nhân-linh ; 
mà tôn-giáo của phân-linh, phải là tôn- 


a» 12 — 


giảo chân-chinh, nghĩa là tôn-giáo thờ 
Đức chân Chúa vậy. Cái tôn-riáo chân 
Chúa, cái tôn-giáo của nhân-linh, mà 
nhan-linh lại lạc đi, thì hỏi rằng : còn 
chỉ là nhân-linh 2 

Vậy thì hỡi đồng-bào, hỡi anh- 
em thân-ải Việt-Nam, anh em đạo Phật, 
anh em đạo Nho, anh em đạo Lão, anh 
em Thệ-phản, anh em Công-giáo, ta hãy 
vì quốc-gia, vì đồng-bào, mà quyết một 
phen tra tầm khảo cứu, khảo cho ra, cứu 
cho rėnh: tôn-giáo nào là chan-chinh, 
tôn-giáo nào là sai lạc. Ta bãy liệu ngay 
di I Nào ta bàn đi ! nào ta xét đi ! nào ta 
lục đi, xét xem lục xem cải đạo nào là 
đạo-lý, cái đạo nào là đạo đủ lý-sự. Ta 
mà lục xong, ta mà khám phá thực hư - 
xong, ta sẽ gang công, ta sẽ trỗ-lực dė 
maưu-liện cho qui-yêu Việt-Nam này kíp 
hợp~nhất tôn-giáo. 

Vậy đây ta hãy cùng nhau ráo xét 
một chút những tôn-giáo đang truyền-bá 
trên giải đất Việt-Nam, xem cái lý-sự của 
moi tôn-g140 thế nào. 


m, = 1 = 


I _ Hiện nay có người đứng ra cồ-động 
- Phật-giáo, muốn hô-hào toàn dân theo 
' Phật, thờ Phật, tuân nhời Phật. Ta hay 
| nghiên-cứu đến ông Phật một tí xem có 
Í dang thờ không nào lĐọc sách « Phật 
… quốc-kú » của ông sư Pháp-Hiền ( 1) 
thấy kề rằng : Phật là người Thiên-trúc, 
con ông Tịnh-Pbạn và bà Tịnh-Diệu 
I (bay là Mara ). Phật cưới ba vợ ( có sách 
T khác nói : Phât còn dën ngoài năm van 
| thiểp-hầu ). Phật ở trong đền cha được 
_ mọi sự như ý, song thấy trên đời chứa 
- Chan khô hạnh, lấy làm buồn liền bė đền 
„di tu. Trước ihi học với các thày cuu- 
| giáo Balamôn cho biết cái cắn nguyên sự 
| dž và phuong-duoc trừ nan. Sau Phật 
tu độc-thân, hằng ngày cbi ăn một hạt 
» gao với một hạt vừng. Khi 56 tuồi, mắc 
| bệnh ung độc mà cbết ( Hầu hết các sách 
_ nồi : Phật ăn nhiều thịt lợn quá, bội-thực 
| _ mả chết ). A 

| | į Nghiên-cứu ông Phật bấy nhiêu, tưởng 
| (1) ống này đi thăm đất qui- hương 
L mi 7 399 ). 


= -a 
A 


J 
—"— i 


— 14 = 5 


cũng dư dù. Chzo ôi ! Một người cưới 


những ba vợ với hơn năm vạn thičp-hūu! 


Trinh-khičt làm sao, thanh sạch làm sao. 
chứ ! Có người đâu lại đám thờ Phật? 
Đến thế-kỷ nay mà còn hô-hào tu-bô đạo | 


Phật. Chả ra hô-hào pha bại luân-lý đấy 
à? 


Xét đàng tín-lý đạo Phật, chẳng còn 
gi là bậy bạ hơn. Dựa vào đâu mà bảo, ; 
dựa vào đầu mà xướng ra cái thuyết hw- 
vô ( nihilisme absolu ) ? Van-vât là hư-uô ! | 


giỏi thay là giỏi !!! Quá phép là sai. 
Thưa đồng-bào, ai nghe được câi 


tbuyết đó ? Kia vạn vạn tinh tú trên giời, į 
kìa ức triệu thảo-mộe, động-vật dưới đất, 


nó là hư không đẩy w ? Thật xằng xiên 
quá. Khốn rạn, còn cải thuyết «luân-hôi» 


nữa. Phép tắc nào mà người chết lộn 
kiếp, nghĩa là chết rồi thì người ta hoá f 
ra người khác, hoặc ra con chó, con mèo, 1 


con rudi, con bọ... ? 


Ôi ! mới tra xét một tí, mà cũng thừa . | 
rõ Phật không đáng thờ, đạo Phật không 1 
đáng đem truyền bá cho dân gian, Vậy 


= = 


p =e '— — _— 
De y" | — E pm = = 


| 1" La 
| 


k “hối lười Viêt-Nam, ngưởi yêu nước 
I lam, ta chịu khó suy cho chín, đang 
d ì budi nước ta tėe-tišn này, sao có kể còn 
„| _ đắm hô-hào tu-bồ Paật giáo ? Lạ thật. 
NỈ “Những nuéc vän-minh có ai theo Phật 
| + dau ? Cái điều răn « toq thuyền » bảo ngồi 
| yên xếp bằng một chỗ, không động cựa, 
| không cảm-giác, không tư-tưởng, không 
À | ao ước kia của Phật-giáo, mới mưu ich 
| » quốc lợi dan làm sao chứ I Nudo ta phải 
"bė đạo Phật di. 
vu 1 Thứ đến đạo Không-Tử, ta cũng hãy 
| råo xét đôi điều xem lý-sự thề nào, có 
“| đáng cho ta thờ, có dang cho ta theo, có 
PA „dang dem mà truyền bá cho dan chúng 
ee 
a Ong Không là một quân-tử giỏi đời 
xưa bên Tau, trí khôn sang, siêng nắng 
Foi biết nhiều chữ, chép sách, day luân- 
| lý theo luật tự-nhiên, lắm điều thật tôt. 
a] “Ông là một bậc giỏi nhưng chưa phải là 
Fbean-toàn. Ông Không không phải Chúa- 
(B lTè càn khôn, thì đã rõ không được thờ. 
4 “  Cùn đạo của ông truyền, cũng lắm 
ALL Le 
| 


= 16 = 


điều sai, cho nên đạo ông không phải tự 
giời ban xuống, không phải đạo buộc 
mọi người theo. Xét đường tỉn-lý, về 
Thiên-Chúa về căn nguyên vau-vât, vë 
nhân-loại thì sai lạc cả. Cứ theo sách ông | 
Khồng mà tìm cho ra Đấng đầu cội rễ, 
thì tìm chẳng bao giờ ra, ông nói lững || 
lơ mập mờ... Ông day dân thờ vua chúa, || 
thờ cha mẹ, thờ qui thần, thờ tiên-tồ. v.v. | 
lại nhắc tích cồ-nhân thờ thần nọ thờ ! 
but kia, thành ra vu-vơ không biết rõ || 
đấng nào là Chúa Tė, mà dắc dân thờ 
lầm trăm món ! | ‘| 
Về cän-nguyên vạn vật thì sai quá || 
phép. Trong Kinh-thư rằng : « Giời hợp. 
với đất thì sinh vạn vat». Thày Chu-hy . 
nói : « Van vat tự lý-khí mà ra cå ». Có 
ai nghe được không chứ ? Ly-khi tức Mi 
là vật-chất mà vật-chãt là vật hữa-han. 
(limité ) không phép nào tự-hữu được, + 
đã không tự-hữu thì ở đầu mà mọc ra? |“ 
Ôi chao ôi ! vật-chất là thứ vật trơ-trơ,. 
vậy mà sinh ra được van-vât ! nghe rô || 
chói tai ! Phép tắc nào mà vật không sống 


~ 17 = 


{ ` | sin ra loài sống ? ( Nemo dat Dati noti 
| | habet. ) Phép tåc nào một nắm đất tro trọi 
| mà nảy ra van vật có chế độ lớp lang 
{| trong vũ trụ như ta thấy ngày nay? ; 
Li Còn loài người, cứ theo cải lý-thuyết: 
if vạn-vật bỡi lý-khí, thì tất loài người cũng 
| tự lý-kbí mà ra vậy. Đó là một cái sai, 
| Tê hơn nữa là bảo loài người kbông có 
„1  hūn thiêng. Chính thày Chu-Hy day: 
f hồn ta là vật-chất, chứ không phải giống 
1 thiêng liêng bất-hủ, 
sl Phi lý đến chừng nào | Bū không có 
- Jinb-hôn, thì người ta có quyền tự-chủ có 
f trách-nhiệm sao được ? Linh-hồn mà 
| không thiêng liêng, không bất hủ, thì bại 
„1 hoại luân-lý dường nào ! Vì như thế là 
Í không có đời sau, không có đời sau, thì 
Í chẳng phải lo gì, thành ra được tha hồ 
| phóng-tủng hơi bòi, tha hồ säc-duc, tha 
{ hồ trộm cướp, miễn là không ai bắt 
| được. Vậy thì liân-lý còn gì ! luàn-lý tựa 
1 - vào đâu cho vững ? Không lạ gì, mà bền 
i | || Mueio xem chừng như dė mặc ai bắt 


về = - e = 
—— v 8 -m 


“thê đa thiếp, mặc ai phóng-thê li-đị, 
Xét đến cách phụng-sự của Nho-giáo | 


mà then với lục-súc. Khồng-giáo dạy thờ 
thiên-địa nhật nguyệt tỉnh... v. v... Giời 
đất ôi ! thiên địa nhật nguyệt tinh... biết 
cái gi mà thờ ? Các giống đó là chi? 
Nhân-linh ư vạn vật mà thờ vật vô-linh ? 


Loài hơn đi lạy loài kém ? Quá phép là . 
xang xiên. Nào hỡi đồng bào, nào người | 


Việt-Nam, người yêu nước Nam, ai còn 


đám theo Không-giáo? Không-siáo có | 
thấy đấp nền văn-minh có thấy cải lương | 


cho xã-hội đâu. Kia các dân theo đạo. 
Không mãi từ đời nào, nay phải chịu học 
văn minh với Âu-Mỹ là nơi không biết chi 
Khôog-giäo. Vậy phải bỏ Khèng-giâo đi ! 


Phật-giáo đã là tả đạo, Không-giáo. 
đã là tả đạo, thì Lão-giảe dạy lắm điều 


xäng xiên hơn tat cũng là tả đạo. Läo- 
giáo cỄng dạy luân-hồi như Phật-giáo,. 


« Thiên biến vạn hoá »; Lão-giáo truyền | 


một giới rän vô-vi ( đừng làm gì ) ; ( 1 } 


(1 )Trieh trong Lÿ-sw đạo Thiên Chúa ¬ 


-ông Lucas Lý trang 230, 


* p m 
h pi 
A | 
À i 
4 | | 
i 
L i 
n 
1 | 
| | „1 


NS = 


| 
| Tin-d3 thì làm những phép dį-doan, nào. 
f 1 phù thủy pháp môn, nào là lên đồng 
1 - lên bóng, nào là tìm tiên dược, tiên đan, 
Í nào là kiếm thuč: trường sinh uống cho 
“| hoá thần. Phung-su thì thờ Ngọc-hoàng, 
| thờ các vương tướng, thờ bát tiên cùng 
F các đức mẫn. Một đức mẫu trứ-danh 6 
i - nước Viėt-Nam ta là Liéu-hanh. Liễu- 
Í hạnh là một cô con gái nhan sắc khác 
- thường, cùng mê sắc dục quả prép. Khi 
- chết rồi, thiên hạ bià đặt rằng : Liễu- 
> hạnh đã về !ròi chầu Ngọc-hoàng, cô 
M hiện ra truyền pkai xây đền thờ cô. Vi 
| thế đã xây đền tại Phủ-giầy ( Nam-định ). 
| Các đức vua đời nhà Lê chối không 
"| ban sắc thần cho Liễu-bạnh vì « bấ£ 
“| trình s. 
E Böi đồng bào, có cần phải phê bình 
| chăng ? Tên giáo gì mà kỳ quặc thế ? Ta 
Í xem cái lý-thuyết mới hay chứ : không 
T sinb ra có, vật có lại không có! Luân- 
“|| thường gi lại day v6-vi ( chớ làm việc )? 
Í Phù đồng, phù thủy, pháp môn ! lé-nghi 
Í mới nghiêm trang mới hẳn hoi làm sao ! 


— 20 — 


Khốn nạn trên hết là phụng-sự thì lay M 
luc gái di ! 


Thôi, nói làm chỉ nhiều, tưởng bấy + 
nhiêu cũng là dư chán, ai mất trí chođến |, 
nỗi mà theo Lão-giáảo ! Vậy thiết tưởng |. 
ta poâi cùng nhan triệt bän cái đạo xäng M 
xịt ô uë cho khỏi đất Viêt-Nam, mới M, 


khỏi thẹn với hoàn cầu, và mới trông: 


bước lên con đường väo-minh vĩnh viễn M, 


vậy. Đồog-bào nghĩ sao ? 


Thưa đồag-bào thân-ái, tôi nói đến fy 
đây ma run cả mình, vì thấy ba tôn-giáo M: 


mà dân ta xưa nay vẫa khâm sūng, vẫn 


tuân theo, tôi lại dem bài bac chè bai, `. 


cùng bảo phải triệt phải bỏ di. Hỡi döng- 


bào, xin đồng-bào miča chàp, tôi vì yên 4. 


đồng-bào nên cứ thực noi ra, tôi chỉ ước. 
mong cho đồng-bào tự phâu tà chính, 


tự biéa ti: hư đó thôi. Toi chäc da rằng: | zí 
ai quí chân lý, ai yêu sự thật, håa sẽ 14 


không đề lòng giâa tôi vậy. 


Nay trong nước chỉ còa một đạo, ra | 
hãy cùng nhau khảo xét đã phải chân M. 


đạo hay chưa. Cái đạo ta sắp cùng nhau |“ 


| tra xét đây, øgồi mà ngẫm thì ra chính 
là đạo đã khai-hoá cho Âu-mÿ. chính 
là đạo các nước vän-minh cbẳng toàn 
tongs cũng đã quá nửa theo. Không một 
“nước nào văn-minh mà không nhờ đến 


© ma m—— .—— = Mn vn 


| | 
\ | Có phải chân đạo chưa ? Đó là van đề ta 


te 


DE ee EE Ve 


"no. 


đạo đó, không một nước nào mà đạo dó 
“không phải là ân nhân tối hậu. Đạo đó 


Emi thịnh ở nuóc nào. thì chinh là cái 
|| trụ vūn-minh của nước ấy. Han nhiều 
- người đã tự biết, chính là đạo tự xưng là 


"dao Thiên Chúa cùng tự xưng là Công- 
Gido vậy. 
Thiên-Chúa-giáo hay là Công-giáo 


Hải xét. Không biết dūng-bžo đã rõ cái 
'lý-sự của Thiên-Chúa giáo chưa. Theo 
như ý tầm thường của tôi, dẫu rằng chưa 


TỔ lý-sự, nhưng thấy eác nước văn minh, 


nước nào cūng theo Công-giáo, — nói chi 


xa, như Đại-Pháp Mẫu-quốc ta — mà 


nước ta nay đang học đòi vän-minh của 
người, ta có theo một đạo như người, tất 


| cũng là phải. 
_——_ Đạo Công-giáo đem truyền vào nước 


r B 


Nam ta, kė đã ngoài ba trăm năm, mà số 
tòng Công-giáo tính ra mới hai triệu. Tôi 
lắy làm lạ, đạo Công-giáo đã giúp nước 
ta nhiều phen, như thế ky XVII các thày 
dòng Tên ( Jésuites ) đúc súng cho vua 
nước ta ; thế kỷ XIX đạo Công-giáo giúp 
Đức Gia-Long phục-quốc và giao tước 
liên-minh với một nước cường, Đó là 
công to với nước ta lắm, vậy mà Ít người 
theo Cân g-giảo. Những người không theo 
đã vậy lại còn mưu toan phá đạo, thế chả 
là bac oa lắm tư ? Phật, Không, Lão kia, 
làm ơa cho nước ta được cái gì, có mấu 
cớ gì với ta đâu, thế mà sõ theo tam giáo | 
rất đông ? không hièa tại sao ? | 

Vậy hỡi anh em ta ơi, ta phải sửa 


lai. Ngày nay nhân nước ta được một i 


đức vua khôn ngoan học thức trị vì, anh 
em ta hãy quyết một phen tra-ciru cái. 
đạo Cong-gi10, cho biết cái lý sự thế nào, 
đề nếu thấy hợp lý, thì ta hãy đồng tâm 
tòng Công-Giáo, tač cũng là theo đòi van 
minh Âu-Mỹ, thé cũng là cách ta biếtơn M! 
người ân-nhân, thế cũng là ta bước lên. 


— 23. am 


A m bậc cao, ngang hàng với hoàn cầu 
-_ văn-minh vậy. 


_ Bó chẳng qua la tôi bàn lẽ thường, 
y _ chứ như việc tìm chân-đạo, thé nào cũag 
-_ phải tra cứn lý-sự. Vi phàm đã là chân- 


- đạo, thì puải có lý đích đáng, phải có dû 
- bằng chứng đích xác rő ràng. Nhưng đây 


| 

| 

į 

| 

Ž 

| _ không thề trần bày cái lÿ-sw của đạo 

„| Thiên-Chúa ra được, hiện đã có nhiều 

„| sách quốc-âm, sách lớn cũng có, sách 

T. | nhỏ cũng có, Vậy ai vi muõn ham chân- 

h | lý, nên gắng bė tiền ra mua một quyền 

b | “nhắn đề là « Lý sự đạo Thiên-Chúa » 
_ sách giầy ngoại ba trắm trang, xem vào 
_ sách đó cüng có thề toát lược đủ cái lý-sự 

N eia Thiên-Chúa giáo. Còn những sách 

“nhỏ có nhiều lắm, như « Hữu Chúa TÈ 

càn khôn ; Sinh ký tử qui; Quang minh; 

W M JSBRRPEMN Vi nhon; Cian đạo; Đạo 

„1“ chỉ đại nguyên; Truy tầm chân-dao; 

i | | Côug-giäo ich gì không... V. Vu. » Các 

sách nb này vài xu một quyền, 


al Lý-sự của đạo Thiên-Chúa ở că trong 


-z- Å = 
mhữ:r g sách côn con đó, đồng-bào ta nên 
mua nên đọc. 

Khi tra xong, khi khám phá ra được 
Thiên-Chúa giáo đủ lỷ-sự đích đáng, thì 
ta hãy hô-hào nhau, nhận lấy dạo Thiên- 
Chúa, hợp nhất lấy đạo Thiên-Chuüa. 


>t2»©2`*C®S.œ2=— 


4S ` Imprimatur 
+ A TARDIEU 
VIC. APOST. | 
Ouinhon, 10 Novembre 1933 


Imprimerie de Quinhon 33-12 


s su 2 


ag TA 


+ + c m..as. an 
/ 


| 
| 


"= 


*' 


NHA-IN QUINHON XUẤT BẢN 


Bài luận quốc ngữ 
Biện phân tà chánh 
Bön phận loài người 
Cho'n đạo đại ích 
Còng~giáo ích gì không 
Đạo chỉ đại nguyên 
Đạo Kirixitô 

Hiếu kính cha mẹ 
Hữu Chúa tė can khôn 
Khuyến thiện 

Ly sự đạo Thiėn-Chūa 
Lương thiện 

Nhơn linh chí trọng 
Nhựt trình Pham-An-Si 
Guang-Minh 

Sanh ky tử qui 

Thận chung truy viễn 
Thánh giáo sam ky 
Thiên Chúa luận 

Truy tầm chơn đạo 
Vạn vật chơn nguyên 


0$80 fr 0$35 
0.60 > 0.71 


0.02 
0.02 
0.08 
0.08 
0.08 
0.05 
0.02 
0.02 
0.60 
0.02 


0.15 
0.04 


0.04 
0.02 
0.04 
0.04 


=— 


0.04 
0.05 
0.06 
0.06 

0.06. 
0.08 


0.05 
0.71 


0.20 


- 0.07 

- 0.06 

- 0.04 
- 0.06 


0.07 


0.02 — 0.05 
0.04 — 0.07 


. 0.04 — 0.06 


Vi nhơn đứng làm người 0.08 — 0.06 
0.03 r 0.06 


Yêu người 


